KARMATEET 


ôm nay, BapDada vô thể đang ngắm 
1Ì nhìn những người con hướng thượng 

của Người, những người con ổn định 
mình trong trạng thái vô thể. Mỗi một linh hồn 
Brahmin tiến đến gần trạng thái hoàn hảo của 
mình bằng cách giữ mục tiêu hướng thượng — 
đó là trở nên vô thể và karmateet. 


Hôm nay, BapDada đang nhìn xem mỗi người 
các con đã tiến đến trạng thái karmateet và 
trạng thái vô thể được đến mức độ nào, con đã 
noi theo gương cha Brahma và vẫn đang làm 
như thế được đến mức độ nào. Mục tiêu của tất 
cả các con là trở nên gần gũi với Cha và ngang 
bằng với Người, nhưng con lại có thứ hạng khi 
thực hiện điều này. 


Con đã nhìn thấy tắm gương thực tế của cha 
Brahma rồi đấy. Ông ấy ở trong cơ thể, tuy nhiên 
vẫn duy trì được trạng thái vô thể, nghĩa là 
karmateet. Vì vậy, điều đặc biệt của việc trở nên 
karmateet là gì? 


Chừng nào con vẫn còn có cơ thể kia và con còn 
đang diễn phần vai của mình thông qua các cơ 
quan thể lý trên cánh đồng hành động này, con 
không thể ngừng thực hiện hành động lấy một 
giây. 


Kqarmateet nghĩa là vượt thoát khỏi ràng buộc 
của hành động (karma) trong khi đang thực hiện 
hành động. 


Ràng buộc là một chuyện, mối quan hệ là 
chuyện khác. Đi vào mối quan hệ với karma 
thông qua cơ quan thể lý là chuyện khác — khác 
với việc bị trói buộc trong ràng buộc của karma. 


Ràng buộc karma khiến con phụ thuộc vào kết 
quả hữu hạn của karma. Từ “phụ thuộc” cho 
thấy con đang phụ thuộc vào ai đó. Những ai 
phụ thuộc vào người khác thì trở thành những 
người vật vờ như bóng ma. Tình trạng của người 
bị linh hồn xấu đi vào thì như thế nào? Người ấy 
sẽ vật vờ dưới sự kiểm soát của người khác. 
Tương tự như vậy, nếu con bị kiểm soát bởi hành 
động của mình, nghĩa là nếu con bị kiểm soát bởi 
những ham muốn đối với quả trái có thể bị hoại 
diệt từ hành động con làm, thì hành động ấy sẽ 
trói buộc con và tiếp tục khiến con vật vờ cùng 
với trí tuệ của con. Đó được gọi là ràng buộc của 
karma, khiến con và người khác đều khổ sở. 


Kqarmateet nghĩa là người không bị lệ thuộc vào 
karma, mà là người đi vào mối quan hệ (liên hệ) 
với các cơ quan thể lý trong vai trò là chủ nhân 
của chúng, là người có thẩm quyền, là người 
tách rời khỏi những ham muốn tạm bợ, và là 
người làm cho các cơ quan thể lý hành động. 


Đừng để cho hành động (karma) khiến cho linh 
hồn, vị chủ nhân, bị lệ thuộc mà hãy làm cho linh 
hồn, người có mọi thầm quyền, làm cho các cơ 
quan thể lý tiếp tục thực hiện hành động. 


Khi các cơ quan thể lý lôi kéo con, nghĩa là con 
bị kiểm soát bởi hành động của mình; con lệ 
thuộc và bị trói buộc. Karmateet nghĩa là vượt 
thoát khỏi điều này, nghĩa là tách rời khỏi 
chuyện này. Công việc của mắt là nhìn, nhưng ai 
làm cho đôi mắt thực hiện hành động “nhìn”? 
Đôi mắt thực hiện hành động, nhưng chính linh 
hồn làm cho hành động ấy được thực thi. Vì vậy, 
khi linh hồn — người làm cho hành động được 
thực thi — lại trở nên lệ thuộc vào các cơ quan 
thể lý (vốn chỉ thực hiện hành động), đó được 
gọi là ràng buộc karma. 


Khi con trở thành người làm cho hành động 
được thực thi hoặc làm cho hành động diễn ra, 
nó được gọi là đi vào mối quan hệ với karma. 
Linh hồn karmateet đi vào mối quan hệ, nhưng 
không bị trói buộc. 

Thỉnh thoảng con nói: “Con đâu muốn nói nhữ 
thế, con chỉ buột miệng nói ra thôi”, “Con đâu 
muốn làm như thế, con chỉ sơ ý làm thôi”. Linh 
hồn như thế được gọi là người bị kiểm soát/bị 
ràng buộc bởi karma. Linh hồn như thế được 
xem là gần hay xa với trạng thái karmateet đây? 


Kqarmateet nghĩa là vượt thoát, nghĩa là tách biệt 
khỏi bất kỳ ràng buộc nào về mặt cơ thể, mối 
quan hệ ruột rà, vật chất và các mối quan 
hệ/tương giao cả đời thường lẫn tâm linh. Dù cái 
từ được dùng là “mối quan hệ”, nhưng nếu có 
bất kỳ sự lệ thuộc nào đối với cơ thể và họ hàng, 
mối quan hệ ấy cũng trở thành sự ràng buộc. 


^JƑ 


Từ “mối quan hệ” trao cho con trải nghiệm đầy 
yêu thương và độc đáo. Mối quan hệ của tất cả 
các linh hồn ngày nay đã chuyển thành ràng 
buộc. Khi mối quan hệ chuyển thành dạng thức 
ràng buộc, những ràng buộc ấy tiếp tục gây khốn 
đốn theo cách này hay cách khác. Nó sẽ khiến 
cho các linh hồn trải nghiệm những làn sóng đau 
khổ hoặc bất hạnh. 


Với mọi thành quả tạm thời, họ sẽ trải nghiệm 
được niềm hạnh phúc từ những thành quả ấy 
một cách tạm thời. Cùng với niềm hạnh phúc ấy, 
phút này họ sẽ trải nghiệm là hiện thân của 
thành quả, phút sau, dù có mọi thành quả, 
nhưng họ sẽ trải nghiệm trạng thái thiếu hụt 
thành quả. Dù tràn đầy, họ vẫn cảm thấy bản 
thân trống rỗng. Dù có mọi thứ, nhưng họ vẫn 
tiếp tục trải nghiệm họ cần cái gì đó khác, và ở 
đâu linh hồn liên tục muốn thứ gì đó, không bao 
giờ có thể có sự hài lòng. 


Tâm trí, cơ thể họ hoặc là những người khác 
không thể duy trì được trạng thái hạnh phúc mãi 
được. Họ sẽ liên tục phiền não với bản thân hoặc 
với người khác do chuyện này chuyện kia, ngay 
cả trái với ý muốn của họ, vì phiền não nghĩa là 
họ không hiều ý nghĩa của điều này, nghĩa là họ 
chưa hiều ý nghĩa của việc là người có quyền 
hành làm cho cơ quan thể lý hành động. Vì vậy, 
họ sẽ phiền não, phải không? Những ai 
karmateet sẽ không bao giờ phiền não vì họ biết 
ý nghĩa của mối quan hệ với karma và mối ràng 
buộc với karma. Thực hiện hành động, không 
phải trong lúc lệ thuộc, mà là người có thầm 
quyển, là chủ nhân. 


Karmateet nghĩa là người tự do thoát khỏi bất kỳ 
ràng buộc nào của tài khoản nghiệp từ hành 
động trong quá khứ. Thậm chí nếu có bị bệnh do 
tài khoản nghiệp từ một vài hành động trong 
quá khứ, hoặc nếu tâm ấn của bản thân có mâu 
thuẫn với tâm ấn của những linh hồn khác, 
người karmateet sẽ không bị kiểm soát bởi bất 
kỳ khổ đau do nghiệp nào, mà chính vị chủ nhân 
sẽ làm cho tài khoản ấy được thanh toán. 


Thanh toán khổ đau nghiệp, với vai trò là karma 
yogi, là dầu hiệu của việc trở nên karmateet. Với 
yoga, với nụ cười, hãy chuyển đổi khổ đau do 
nghiệp — từ cọc nhọn thành cái gai nhỏ và thiêu 
đốt nó, nghĩa là chấm dứt luôn khổ đau nghiệp. 
Đừng để nó chuyền thành hình thức bệnh tật. 


Khi nó chuyền thành bệnh tật, người ấy sẽ liên 
tục rỉ rả về nó như là một căn bệnh. Anh ta sẽ 
nói về nó trong tâm trí mình, cũng như thông 
qua đôi môi. Kế đến, do ở dạng bệnh tật, bản 
thân người ấy sẽ u sầu và cũng khiến cho người 
khác u sầu. Kiểu linh hồn như thế sẽ khóc than, 
trong khi người karmateet sẽ nắm quyền quản 
lý. 


Một số người chỉ hơi đau một chút thôi mà kêu 
gào quá nhiều, trong khi những người khác rất 
đau nhưng lại kiểm soát được. Bởi vì người với 
trạng thái karmateet là chủ nhân đối với cơ thể 
của mình, dù người ấy có đang chịu đựng đớn 
đau cho nghiệp của mình, thì người ấy vẫn thực 
hành tách rời. 

Từ giờ trở đi, trải nghiệm về trạng thái vô thể sẽ 
đưa người ấy vượt thoát khỏi bệnh tật. Giống 
như ai đó đang chịu đau đớn được làm cho hôn 
mê bằng những tiện ích khoa học để cơn đau bị 
quên đi và không còn cảm nhận cơn đau đó nữa 
nhờ vào tác dụng an thần của thuốc, tương tự 
như thế, bởi vì người ở trong trạng thái 
karmateet có sự thực hành tách rời, nên anh ta 
có được liều thuốc tiêm tâm linh này hết lần này 
đến lần khác. Thông qua điều này, anh ta trải 
nghiệm cọc nhọn chỉ như là chiếc gai nhỏ. Thêm 
vào đó, bằng cách nghe theo lời Cha, anh ta 
nhận được chúc phúc đặc biệt từ trái tim Cha 
như là quả trái nhìn thấy được từ việc vâng lời. 
Trước hết là sự thực hành vô thể của họ, thứ hai 
là chúc phúc từ Cha như là kết quả của việc vâng 
lời, chuyển hóa bệnh tật, nghĩa là đớn đau 
nghiệp, từ cọc nhọn thành cái gai nhỏ. 


Linh hồn karmateet hướng thượng sẽ thay đổi 
đớn đau nghiệp bằng trạng thái karma yoga của 
mình. Vì thế, con có trải nghiệm điều này không 
hay con cảm thấy đó là chuyện quá lớn? Dễ hay 
khó nào? 


Làm cho điều nhỏ trở nên lớn hoặc làm cho 
chuyện lớn trở nên nhỏ tùy thuộc vào trạng thái 
của con. U sầu hay duy trì danh dự là chủ nhân, 
tùy thuộc vào con cả. 


“Chuyện gì đã xảy ra?” hay “Bất cứ chuyện gì xảy 
ra đều tốt” tùy thuộc vào con cả. Niềm tin này 
có thể thay đổi xấu thành tốt, nhờ vào việc 
thanh toán tài khoản nghiệp của con và đón 
nhận bài thi thực tế hết lần này đến lần khác, 
theo Vở kịch, điều gì đó sẽ đến trước mặt con 
dưới hình thức là tốt. Tuy nhiên, vào lúc khác, 
một số chuyện sẽ là tốt, nhưng bề ngoài chúng 
sẽ ở dạng mất mát, thua thiệt. 


Liên quan đến điều này, con nói: “Chẳng tốt khi 
nó như thế”. Ngay cả lúc này, tình huống sẽ tiếp 
tục đến, và chúng sẽ tiếp tục đến trong hình 
dáng ấy, nhưng đằng sau tấm màn “mất 
mát/thua thiệt”, có lợi ích ẩn chứa. Tắm màn bề 
ngoài sẽ xuất hiện như thể đó là mất mát/ 
thua thiệt. Nếu con kiên nhẫn một chút và có 
trạng thái nhẫn nhịn/chịu đựng, nhìn mọi thứ 


với sự hướng nội, con sẽ có thể thấy cái gì ẩn sau 
tấm màn, ngay cả trong khi nhìn thấy hình dáng 
rõ rành rành, con sẽ không thấy nó. Con là 
con thiên nga thiêng, phải không? Bởi vì con 
thiên nga có thể tách lọc đá khỏi ngọc quý, nên 
con thiên nga thiêng sẽ nhìn ra lợi ích ẩn chứa; 
chúng sẽ nhận ra lợi ích giữa những mất mát. 
Con có hiều không? 


Con nhanh chóng sợ hãi, thế thì chuyện gì xảy 
ra? “Bất kỳ điều gì con nghĩ là tốt” cũng thay đỗi 
khi con e sợ. Vì vậy đừng có sợ. Khi con nhìn thấy 
hành động, đừng bị vướng bẫy vào bất kỳ ràng 
buộc nào do hành động ấy tạo ra. 


“Chuyện gì xảy ra? Nó xảy ra như thế nào? Nó 
không nên xảy ra như thế. Tại sao nó luôn xảy ra 
với tôi? Vận may của tôi chỉ có thế”. Con tiếp tục 
cột sợi dây như thế này. Những suy nghĩ này 
chính là sợi dây. Đây là cách con cột mình vào 
ràng buộc karma. Những suy nghĩ lãng phí chính 
là sợi dây tinh tế của ràng buộc karma. 


Linh hồn karmateet sẽ nói: “Bất cứ chuyện gì xảy 
ra đều tốt. Tôi ốn. Cha ổn. Và Vở kịch cũng ỗn”. 
Những suy nghĩ này hoạt động giống như cây 
kéo cắt đứt bất kỳ ràng buộc nào. Một khi ràng 
buộc bị cắt đứt, thì con trở nên karmateet, 
phải không? 


Vì là con của Người Cha, Đắng nhân đức, nên 
mỗi giây của thời kỳ Chuyển giao đều đầy lợi ích. 
Ở mỗi giây, công việc của con là mang lại lợi ích; 
phục vụ của con là mang lại lợi ích. Nghề nghiệp 
của Brahmin là chuyển hóa thế giới, mang lại lợi 
ích cho thế giới. Đối với những linh hồn mà trí 
tuệ có niềm tin như vậy, mỗi khoảnh khắc chắc 
chắn đầy lợi ích. Con có hiểu không? 


Còn nhiều định nghĩa nữa cho từ “karmateet”. 
Giống như triết lý về karma thì sâu, vì thế định 
nghĩa về trạng thái karmateet cũng cao vợi. Trở 
nên karmateet là cần thiết. Không trở nên 
karmateet, con không thể quay về với Cha. Ai sẽ 
quay về cùng Cha đây? Chính là những người 
ngang bằng. Con đã thấy cha Brahma và thấy 
ông ấy đã đạt được trạng thái karmateet như 
thế nào rồi. Noi theo gương ông ấy trong việc 
trở nên karmateet nghĩa là trở nên xứng đáng 
quay về cùng Cha. Hôm nay nói như vậy là đủ 
rồi. Bây giờ, hãy kiểm tra bi nhiêu đây, rồi Baba 
sẽ nói cho con thêm nữa. Achcha. 


Gửi đến tắt cả những di ồn định bản thân trong 
trạng thái có mọi quyền; gửi đến những gi 
chuyển ràng buộc karma thành mối quan hệ 
karmg; gửi đến những ơi chuyển đổi đớn đau do 
nghiệp thành trạng thói karma yoga và chuyển 
cọc nhọn thònh chiếc gai nhỏ; gửi đến những gi 
mang lại lợi ích trong mỗi giây; gửi đến những gi 
trải nghiệm tiến đến gần trạng thái karmateet 
giống như cha Brahmg; gửi đến những linh hồn 
độc biệt như vậy nỗi nhớ niềm thương vò lời chào 
namaste của BapDadad. 


Con có liên tục trải nghiệm mình là người con 
mạnh mẽ của Người Cha mạnh mẽ không? 
Không phải lúc thì con mạnh lúc thì con yếu chứ? 


“Mạnh” nghĩa là luôn chiến thắng. Những ai 
mạnh thì không bao giờ bị đánh bại. Họ không 
thể bị đánh bại ngay cả trong giấc mơ. Luôn 
chiến thắng trong giấc mơ, suy nghĩ và hành 
động còn được biết là mạnh mẽ. Con có mạnh 
theo cách này không? 

Bởi vì những ai chiến thắng vào lúc này thì là 
người sẽ xứng đáng được ca ngợi và được tôn 
thờ trong chuỗi hạt chiến thắng trong suốt một 
thời gian dài. Nếu con không chiến thắng trong 
suốt một thời gian dài, nếu con không mạnh mẽ, 


con không thể xứng đáng được ca ngợi hay được 
tôn thờ trong suốt thời gian dài. 


Những ai luôn chiến thắng trong suốt một thời 
gian dài chính là người xứng đáng được ca ngợi 
và được tôn thờ trong chuỗi hạt chiến thắng 
suốt một thời gian dài, trong khi những ai chỉ thi 
thoảng mới chiến thắng thì đi vào chuỗi hạt 
16.000. Vì vậy, có tài khoản trong suốt một thời 
gian dài và tài khoản “luôn luôn”. Không có 
chuỗi hạt 16.000 ở trong mọi ngôi đền, nó chỉ có 
ở một số nơi mà thôi. 


Tất cả các con có trải nghiệm bản thân mình là 
linh hồn diễn viên anh hùng (hero) trong Vở kịch 
vô hạn này không? Tất cả các con đều có phần 
vai anh hùng. 


Tại sao con trở thành diễn viên anh hùng? Vì con 
là người đang diễn phần vai cùng với Người Cha 
cao quý nhất, Zero. Con cũng là zero, nghĩa là 
chấm điểm. Tuy nhiên, con trở thành thực thể 
có cơ thể và Cha vẫn luôn là Zero. Vì vậy, những 
ai diễn phần vai của mình cùng với Zero thì đều 
là diễn viên anh hùng (hero). 


Nếu con có nhận thức này, con sẽ luôn diễn 
phần vai của con một cách chính xác, và sự chú 
ý của con sẽ tự động được lôi kéo. 


Trong vở kịch hữu hạn, diễn viên anh hùng chú 
ý rất nhiều. Tất cả các con đều có phần vai vĩ đại 
nhất, phần vai anh hùng. Hãy luôn duy trì niềm 
hân hoan say sưa và niềm hạnh phúc này. “Wah, 
vai diễn anh hùng của tôi!” 


Mọi linh hồn trên thế giới đều liên tục nói: “Diễn 
tiếp đi, diễn tiếp đi!1”. Những bài hát thờ cúng 
được hát về con từ thời kỳ Đồng là ký ức về phần 
vai anh hùng của con vào lúc này. Ký ức đẹp đế 
này đã được tạo ra. Tất cả các con đã trở thành 
anh hùng và đây là lý do tại sao lời ca ngợi về con 
đã tiếp tục cho đến lúc này. Con đang nghe lời 
ca ngợi về chính con ngay cả trong kiếp cuối 
cùng của mình. 


Có lời ca ngợi về Gopi Vallabh, cũng như lời ca 
ngợi về các gope và gopika. Lời ca ngợi về Cha ở 
dạng lời ca ngợi về Shiva, và lời ca ngợi về con ở 
dạng lời ca ngợi về Shakti. Vì vậy, con là linh hồn 
hướng thượng luôn diễn phần vai anh hùng. Hãy 
tiếp tục tiến lên phía trước trong nhận thức này. 


Con là yogi kumar dễ dàng, phải không? Yogi 
kumar liên tục, karma yogi kumar, vì kumar có 
thể làm cho bản thân tiến lên phía trước nhiều 
như là họ muốn. Tại sao? Con tự do thoát khỏi 
ràng buộc, con không có bất kỳ gánh nặng nào 
và con không phải gánh vác trách nhiệm nào cả, 
đây là lý do tại sao con nhẹ nhốm. 


Vì con nhẹ, nên con có thể lên cao bao nhiêu con 
muốn. Yogi liên tục và yogi dễ dàng, đây là trạng 
thái cao, đây là ý nghĩa của việc đi lên cao. 
Những ai có trạng thái cao như vậy thì được gọi 
là kumar chiến thắng. 


Con chiến thắng hay là thỉnh thoảng con bị đánh 
bại, thỉnh thoảng mới chiến thắng; con không 
chơi trò chơi này phải không? Nếu con có tâm 
ấn thỉnh thoảng bị đánh bại và thỉnh thoảng 
chiến thắng, con sẽ không trải nghiệm được 
trạng thái liên tục và ổn định. Con sẽ không trải 
nghiệm được việc lạc đắm vào tình yêu thương 
của một Đắng duy nhất. 


Con là kumar, người luôn thể hiện điều kỳ diệu 
trong mỗi hành động, phải không? Đừng để 
hành động nào là tầm thường, hãy để cho hành 
động ấy ngập tràn điều diệu kỳ. 


Giống như con hát lời ca ngợi về Cha và con hát 
lời ca ngợi về điều diệu kỳ của Người, tương tự 
như vậy, kumar nghĩa là người thể hiện điều 
diệu kỳ trong mỗi hành động, chứ họ không phải 
là người thi thoảng thế này, thi thoảng lại thế 
kia; không phải con bị lôi kéo theo bất cứ hướng 
nào. 


Không giống như chiếc bình cứ liên tục lăn lông 
lốc — thi thoảng con lăn đến chỗ này, lúc khác lại 
lăn đến chỗ khác — không giống như thế. Hãy trở 
thành người thể hiện điều kỳ diệu. Đắng bất diệt 
sẽ làm cho con trở nên bất diệt; hãy trở thành 
người đưa ra thách thức theo cách này. Hãy thể 
hiện những điều kỳ diệu như vậy và thị phạm 
mỗi kumar chính là thiên thần đang bước đi, 
đang tiến lên như thế nào, hãy để vẻ lấp lánh 
thiên thần được trải nghiệm từ đằng xa. 


Con đã lên nhiều chương trình để phục vụ bằng 
lời nói, chắc chắn con sẽ thực hiện, nhưng con 
người ngày nay muốn có thêm bằng chứng thực 
tế. Bằng chứng thực tế là bằng chứng hữu hiệu 
nhất. Hãy để cho có nhiều người là bằng chứng 
thực tế cho thấy phục vụ diễn ra dễ dàng. Khi 
con làm công việc phục vụ thiên thần, sẽ ít vất 
vả hơn mà thành công thì lớn hơn. Đừng phục 
vụ chỉ bằng lời nói thôi, mà hãy phục vụ bằng cả 
suy nghĩ, lời nói và hành động, cả ba đồng thời — 
đây được gọi là điều diệu kỳ. Achcha. 


Gửi đến tắt cả những người nỗ lực mãnh liệt ở 
khắp nơi, những người phục vụ liên tục, những 
người luôn sáng và nhẹ, làm cho người khác 
cũng trở nên sáng và nhẹ, những người đạt được 
thònh công như là thẩm quyên, những người liên 
tục tiến lên phía trước giỗng như Cha và làm cho 
người khúc tiến lên phía trước; gửi đến những 
linh hồn hướng thượng luôn duy trì lòng hăng 
hái, nhiệt tình; gửi đến những đứa con yêu 
thương thật nhiều, thật nhiều nỗi nhớ niềm 
thương từ tận đáy lòng BapDada cùng lời chào 
buổi súng. 


Mong con tích lũy được thu nhập 
hàng triệu triệu bằng cách 
cần trọng trong mỗi bước ởi 
và trở thành triệu triệu phú. 


` Người Cha cảnh báo những đứa con 
+ . hãy ở trong trạng thái thật cao. 
ˆ_>_ Giờ không phải là lúc mắc phải lỗi làm 
dù lò nhỏ nhất. 
Giờ đây, bằng cách cần trọng trong mỗi bước đi, 
bằng cách kiếm được thu nhập hàng triệu triệu 
K1, trong mỗi bước đi, hãy trở thành triệu triệu phú. 
Giống như con được gọi là may mỗn 
gắp muôn triệu lần, 
hãy đề cho hành động của con cũng y như vậy. 
Đừng bước một bước nào 
mà không kiếm được hàng triệu triệu. 
Vì vậy, hãy bước mỗi bước theo shrimat 
với sự xem xét cẩn trọng. 
Đừng trộn lẫn lời chỉ dẫn của riêng tâm trí con 
với shrimat. 


Làm cho tâm trí con hoạt động theo 
mệnh lệnh của con, 
con sẽ tự động có trạng thái 
Manmanabhav. 


